Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 40 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM BÁT NHÃ HÀNH TƯỚNG 
Thứ 10 — 3 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng 
hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường 
vô thường, chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, 
là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 
làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra 
các thọ lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn 
xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc 
làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng nhãn 
giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng 
hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất 
không, chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 
duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên 
sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhãn giới. sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành 
tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh 
ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng hành tướng nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 
thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng nhãn giới 
cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi- 
tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao 
thế? Xá-lợi-tử! Nhãn giới, nhãn giới tánh không. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 
duyên sanh ra các thọ; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Xá-lợi-tử! 
Nhãn giới này chẳng phải nhãn giới không, nhãn giới không này chẳng phải nhãn giới. Vì nhãn giới 
chẳng rời không, không chẳng rời nhãn giới. Nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới. Sắc giới, 
nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng 
hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng 
hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, 
chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh 
ra các thọ lạc khổ, chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, là 


hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 
thọ ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 
xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bắt không, chẳng hành tướng nhĩ 
giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng 
hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu 
tướng, chắng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 
sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng hành tướng 
nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Chẳng hành nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly 
bắt viễn ly, chẳng hành tướng nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Nhĩ giới, nhĩ giới tánh không. Thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 
thọ tánh không. Xá-lợi-tử! Nhĩ giới này chẳng phải nhĩ giới không, nhĩ giới không này chẳng phải nhĩ 
giới. Vì nhĩ giới chẳng rời không, không chẳng rời nhĩ giới. Nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới. 
Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng hành 
tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chắng hành tỷ 
giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, chẳng hành 
tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, là hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Chẳng hành tỷ giới, hương, giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, 
chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la- mật- 
đa. Chẳng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, 
chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành tỷ giới, hương giới. tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh 
bắt tịnh, chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các 
thọ không bất không, chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất 
không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra 
các thọ vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chắng hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức 
giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng tỷ giới cho 
đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng 
hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch fĩnh bắt tịch tĩnh, 
chắng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng. hành tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các 
thọ viễn ly bắt viễn ly, chẳng hành tướng tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất 
viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Tỷ giới, tỷ giới tánh không. Hương giới, 
tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra 
các thọ tánh không. Xá-lợi-tử! Tỷ giới này chẳng phải tỷ giới không, tỷ giới không này chẳng phải tỷ 
giới. Vì tỷ giới chẳng rời không, không chẳng rời tỷ giới. Tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới. 
Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


__ Xá-lợi-tử! Nếu Bằ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chăng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, chăng 
hành tướng thiệt giới cho đên thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chắng 


hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô 
thường, chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chắng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 
duyên : sanh ra các thọ lạc khổ, chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 
lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt 
xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên 
sanh ra các thọ ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt 
xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không, chẳng hành 
tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 
vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng 
hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt 
xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng 
hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 
ra các thọ viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 
viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Thiệt giới, thiệt giới tánh không. 
Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; vị giới cho đến thiệt xúc làm 
duyên sanh ra các thọ tánh không. Xá-lợi-tử! Thiệt giới này chẳng phải thiệt giới không, thiệt giới không 
này chẳng phải nhĩ giới; vì thiệt giới chẳng rời không, không chẳng rời thiệt giới. Thiệt giới tức là không, 
không tức là thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng 
hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng 
hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô 
thường, chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thần thức giới và thân xúc, thân xúc làm 
duyên. sanh ra các thọ lạc khổ, chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 
lạc khố, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 
xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên 
sanh ra các thọ ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức 
giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, chẳng hành tướng thân giới cho đến 
thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thân giới, 
xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không, chẳng hành 
tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng 
hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, 
thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng thân giới cho đến thân 
xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thân 
giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tính bất tịch tĩnh, 
chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tính bắt tịch tĩnh, là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 
sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các 
thọ viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Thân giới, thân giới tánh 
không. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ; xúc giới cho đến thân 
xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Xá-lợi-tử! Thân giới này chẳng phải thân giới không, thân 
giới không này chẳng phải thân giới. Vì thân giới chẳng rời không, không chẳng rời thân giới, thân giới 


tức là không, không tức là thân giới. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như 
vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng hành tướng 
ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành ý giới, pháp 
giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, chẳng hành tướng ý giới 
cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành 
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, chẳng hành tướng ý giới 
cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, chẳng hành tướng ý giới 
cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, chẳng hành tướng ý giới 
cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành ý 
giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bắt không, chẳng hành 
tướng Ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Chẳng hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, 
chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô 
nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 
nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 
duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tính, chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra 
các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát- nhã Ba-la- mật- đa. Chẳng hành ý giới, pháp giới, ý thức giới 
và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly, chẳng hành tướng ý giới cho đến ý xúc làm 
duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ- 
tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Ý giới, ý 
giới tánh không. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ; thanh giới cho đến ý 
xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Xá-lợi-tử! Ý giới này chẳng phải ý giới không, ý giới không 
này chẳng phải ý giới. Vì ý giới chẳng rời không, không chẳng rời ý giới. Ý giới tức là không, không tức 
là ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bằ- tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành địa giới, chẳng hành tướng địa giới, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thủy hỏa 
phong không thức giới, chẳng hành tướng thủy hóa phong không thức giới, là hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Chẳng hành địa giới thường vô thường, chẳng hành tướng địa giới thường vô thường, là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường, chẳng hành tướng 
thủy hóa phong không thức giới thường vô thường, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành địa giới 
lạc khổ, chẳng hành tướng địa giới lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa. Chẳng hành thúy hóa phong 
không thức giới lạc khỗ, chắng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng hành địa giới ngã vô ngã, chẳng hành tướng địa giới ngã vô ngã, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã, chẳng hành tướng thủy hỏa 
phong không thức giới ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành địa giới tịnh bắt tịnh, 
chẳng hành tướng địa giới tịnh bất tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thủy hỏa phong 
không thức giới tịnh bắt tịnh, chẳng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh bắt tịnh, là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành địa giới không bất không, chẳng hành tướng địa giới không bất 
không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới không bắt không, 
chẳng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới không bất không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Chẳng hành địa giới vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng địa giới vô tướng hữu tướng, là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng 
thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành địa 
giới vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng thủy 
hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành địa giới 
tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng hành tướng địa giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng hành tướng thủy hỏa phong 


không thức giới tịch tính bắt tịch tĩnh, là hành Bát- nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành địa giới viễn ly bất 
viễn ly, chẳng hành tướng địa ' giới viễn ly bất viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành thủy 
hóa phong không thức giới viễn ly bắt viễn ly, chẳng hành tướng thủy hỏa phong không thức giới viên 
ly bất viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Địa giới, địa giới tánh không. Thủy 
hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới tánh không. Xá-lợi-tử! Địa giới này chẳng 
phải địa giới không, địa giới không này chẳng phải địa giới. Vì địa giới chẳng rời không, không chẳng 
rời địa giới. Địa giới tức là không, không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới cũng lại như 
vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành khổ thánh đề, chẳng hành tướng khỗ thánh đế, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành 
tập diệt đạo thánh đế, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh để, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng 
hành khỗ thánh đế thường vô thường, chẳng hành tướng khổ thánh đề thường vô thường, là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh để thường vô thường, chẳng hành tướng tập diệt đạo 
thánh đề thường vô thường, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành khô thánh để lạc khổ, chẳng 
hành tướng khô thánh đề lạc khổ, là hành Bát- nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đề lạc 
khổ, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đề lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la- mật-đa. Chẳng hành khổ 
thánh đề ngã vô ngã, chẳng hành tướng khỗ thánh để ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng 
hành tập diệt đạo thánh đề ngã vô ngã, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh để ngã vô ngã, là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành khổ thánh để tịnh bắt tịnh, chẳng hành tướng khổ thánh để tịnh 
bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh để tịnh bắt tịnh, chẳng hành 
tướng tập diệt đạo thánh để tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành khổ thánh đế 
không bất không, chẳng hành tướng khổ thánh để không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Chẳng hành tập diệt đạo thánh để không bắt không, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh để không bắt 
không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành khổ thánh để vô tướng hữu tướng, chẳng hành 
tướng khỗ thánh để vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh 
đề vô tướng hữu tướng, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đề vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng hành khổ thánh đề vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng khỗ thánh đề vô 
nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật- đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu 
nguyện, chẳng hành tướng tập diệt đạo thánh đề vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Chẳng hành khổ thánh đề tịch fĩnh bất tịch fnh, chẳng hành tướng khổ thánh để tịch fĩnh bất tịch 
tĩnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh để tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng 
hành tướng tập diệt đạo thánh để tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành 
khổ thánh để viễn ly bắt viễn ly, chẳng hành tướng khỗ thánh để viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng hành tập diệt đạo thánh đề viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng tập diệt đạo 
thánh để viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Khổ thánh đế, khổ thánh 
đề tánh không. Tập diệt đạo thánh đế, tập diệt đạo thánh đề tánh không. Xá-lợi-tử! Khổ thánh đế này 
chẳng phải khô thánh đề không, khổ thánh đề không này chẳng phải khổ thánh đế. Vì khổ thánh đề 
chẳng rời không, không chẳng rời khổ thánh đế. Khô thánh để tức là không, không tức là khổ thánh 
đế. Tập diệt đạo thánh để cũng lại như vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành vô minh, chẳng hành tướng vô minh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành hành, 
thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khố ưu não, chẳng hành tướng hành 
cho đến lão tử sầu thán khỗ ưu não, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành vô minh thường vô 
thường, chẳng hành tướng vô minh thường vô thường, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường, 
chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành vô minh lạc khổ, chẳng hành tướng vô minh lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khỗ ưu não 
lạc khổ, chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành vô minh ngã vô ngã, chẳng hành tướng vô minh ngã vô ngã, là hành Bát- nhã Ba- 
la-mật-đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 


ưu não ngã vô ngã, chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã, là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành vô minh tịnh bắt tịnh, chẳng hành tướng vô minh tịnh bắt tịnh, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 
tử sầu thán khỗ ưu não tịnh bắt tịnh, chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh 
bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành vô minh không bất không, chẳng hành tướng vô 
minh không bất không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không bắt không, chẳng hành tướng hành cho đến 
lão tử sầu thán khổ ưu não không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành vô minh vô 
tướng hữu tướng, chẳng hành tướng vô mỉnh vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thú, hữu, sanh, lão tử sầu thán khỗ ưu não vô 
tướng hữu tướng, chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khỗ ưu não vô tướng hữu tướng, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành vô minh vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng vô minh 
vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, 
thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng hành cho 
đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành vô 
minh tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng hành tướng vô minh tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khỗ ưu 
não tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tịch fĩnh bất tịch 
fnh, là hành Bát- nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành vô minh viễn ly bắt viễn ly, chẳng hành tướng vô minh 
viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não viễn ly bắt viễn ly, chẳng hành tướng hành cho đến lão 
tử sầu thán khỗ ưu não viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là 
Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Vô 
mỉnh, vô minh tánh không. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 
khỗ ưu não; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh không. Xá- lợi-tử! Vô mỉnh này chẳng phải 
vô mỉnh không, vô minh không này chẳng phải vô minh. Vì vô mỉnh chẳng rời không, không chẳng rời 
vô mỉnh. Vô mỉnh tức là không, không tức là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu thán khỗ ưu não cũng 
lại như vậy. 


Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành bốn tĩnh lự, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn 
vô lượng, bốn vô sắc định, chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định, là hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự thường vô thường, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự thường vô thường, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường, chẳng hành 
tướng bốn lượng, bốn vô sắc định thường vô thường, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chắng hành bốn 
tĩnh lự lạc khổ, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn 
vô lượng, bốn vô sắc định lạc khố, chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định lạc khổ, là hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự ngã vô ngã, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã, chẳng hành tướng 
bốn lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chắng hành bốn tĩnh lự tịnh bất 
tịnh, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn vô 
lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh, chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định tịnh bắt tịnh, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự không bắt không, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự 
không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định không bất 
không, chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Chẳng hành bốn tĩnh lự vô tướng hữu tướng, chẳng hành xướng bốn tính lự vô tướng hữu tướng, là 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng, chẳng 
hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng 
hành bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện, là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành 
tướng bốn lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành 
bốn tĩnh lự tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh, chẳng hành tướng bốn 
lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn tĩnh lự 
viễn ly bất viễn ly, chẳng hành tướng bốn tĩnh lự viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Chẳng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bắt viễn ly, chẳng hành tướng bốn lượng, bốn vô sắc 
định viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự 
tánh không. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh không. Xá-lợi-tử! Bốn 
tính lự này chẳng phải bốn tĩnh lự không, bốn tĩnh lự không này chẳng phải bốn tĩnh lự. Vì bốn tĩnh lự 
chẳng rời không, không chẳng rời bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tức là không, không tức là bốn tĩnh lự. Bốn 
vô lượng, bốn vô sắc định cũng lại như vậy. 


—— Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo, 
chẳng hành bốn niệm trụ, chẳng hành tướng bốn niệm trụ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành 
bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, chẳng hành 
tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn 
niệm trụ thường vô thường, chẳng hành tướng bốn niệm trụ thường vô thường, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh 
đạo chỉ thường vô thường, chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ thường vô 
thường, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn niệm trụ lạc khổ, chẳng hành tướng bốn niệm 
trụ lạc khố, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ lạc khổ, chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 
đạo chỉ lạc khổ, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn niệm trụ ngã vô ngã, chẳng Ì hành tướng 
bốn niệm trụ ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 
năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ ngã vô ngã, chẳng hành tướng | bốn chánh đoạn 
cho đến tám thánh đạo chỉ ngã vô ngã, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn niệm trụ tịnh 
bắt tịnh, chẳng hành tướng bốn niệm trụ tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn 
chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ tịnh bắt tịnh, chẳng 
hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tịnh bắt tịnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Chẳng hành bốn niệm trụ không bất không, chẳng hành tướng bốn niệm trụ không bất không, là hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác 
chỉ, tám thánh đạo chỉ không bất không, chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ 
không bắt không, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng, chẳng 
hành tướng bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ vô tướng hữu tướng, chẳng 
hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ vô tướng hữu tướng, là hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. Chẳng hành bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng bốn niệm trụ vô nguyện 
hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, ) năm căn, nắm 
lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ vô nguyện hữu nguyện, chẳng hành tướng bốn chánh đoạn 
cho đến tám thánh đạo chỉ vô nguyện hữu nguyện, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn 
niệm trụ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng hành tướng bốn niệm trụ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám 
thánh đạo chỉ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, chẳng hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tịch 
tĩnh bắt tịch tĩnh, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn niệm trụ viễn ly bắt viễn ly, chẳng 
hành tướng bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Chẳng hành bốn chánh 
đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ viên ly bắt viễn ly, chẳng 
hành tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ viễn ly bắt viễn ly, là hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa. Xá-lợi-tử! Phải biết đấy là Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa có phương tiện khéo léo. 
Vì sao thế? Xá-lợi-tử! Bốn niệm trụ, bốn niệm trụ không. Bốn chánh đoạn, bốn thân túc, năm căn, năm 
lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tảnh không. Xá- 
lợi-tử! Bốn niệm trụ này chẳng phải bốn niệm trụ không, bốn niệm trụ không này chẳng phải bốn niệm 
trụ. Vì bốn niệm trụ chẳng rời không, không chẳng rời bốn niệm trụ, bốn niệm trụ tức là không, không 
tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ cũng lại như vậy. 


-== 0O --- 


